Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature 


lIof7 





Kinh (ếẽ 
và Iư báo 


® niĩne _ 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 





Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature 
1435116/08/2021 


Từ ngày 4 tháng 11 năm 1869 tới nay, Tạp chí Nature đã tôn tại trong hơn 150 năm cùng với thăng trâm của lịch sử 
nhân loại. Rất nhiều khám phá và sáng tạo tri thức nhân loại ở khắp các ngành khác nhau như nhân chủng học, y 
sinh, khoa học vũ trụ đã được Nature đăng tải. Các công trình kiến tạo như phát hiện về hoá thạch người “Hobbit”,... 
Thời kỳ hiện đại của Việt Nam được tính từ năm 1858 tới nay, chỉ hơn Nafure vỏn vẹn 10 tuổi. Còn nếu tính theo dấu mốc 
ngày nước ta độc lập (ngày 2/9/1943) thì Việt Nam kém Nature tới 76 tuổi. Những so sánh trên đây chỉ mang tính tương 
đối, nhưng cũng để thấy, Việt Nam nói chung và nền khoa học Việt Nam nói riêng, vẫn đang trên con đường định hình 
bản thân trên trường quốc tế. Hành trình định hình ấy được bắt đầu với những dấu ấn của cụ Lê Văn Thiêm, cụ Hoàng 
Tụy và sau này là những người như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn. Họ là những người đặt nền móng, hoặc đạt những 
thành tựu lớn trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Bên cạnh những ngôi sao sáng ấy, những công trình đăng trên Nature 
cũng xứng đáng là được tôn vinh trong lịch sử khoa học Việt Nam. 


Eeersc 
7 2 77/7 
. 





Rất nhiều khám phá và sáng tạo tri thức nhân loại ở các ngành khác nhau như nhân chủng học, y sinh, khoa học vũ trụ 


đã được Nature công bố trong chiều dài trên 150 năm xuất bản 


Để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã lục tìm trong lưu trữ của Nature những tác phẩm có tác giả là người Việt. Trong 
suốt 150 năm Nature với hơn 420.000 bài viết các loại, con số đóng góp của các tác giả Việt Nam rất hạn chế. Con số 
kiểm tra từ bộ dữ liệu Web of Science cũng cho thấy, chỉ có khoảng 28 bài nghiên cứu của các tác giả làm việc tại Việt 
Nam, bao gồm cả tác giả người nước ngoài. Scopus cung cấp nhiều kết quả hơn, nhưng cũng chỉ ở mức 35 bài và cũng 
bao gồm cả các tác giả nước ngoài làm việc tại cơ quan Việt Nam. 


Để giải quyết vấn đề, chúng tôi tiến hành kiểm tra thủ công bằng công cụ tìm kiếm của Nature với từ khoá “Vietnam”. Nếu 
không có 1 cơ sở dữ liệu cụ thể, rất khó để biết chính xác số lượng thực tế của các bài viết trên Nature có tác giả Việt 
Nam. Trong bài viết này, cách kiểm tra thủ công dựa trên dữ liệu từ Web of Science và Scopus có thể chưa đầy đủ hoàn 
toàn, nhưng một góc lịch sử của Việt Nam trên Nature cũng đã được khai mở. 


Một lưu ý khác là, bài viết này không xét tới các bài của nhóm nghiên cứu lớn, ví dụ như bài Mapping routine measles 
vaccination in low- and middle-income countries do nhóm Local Burden of Disease Vaccine Coverage Collaborators 
đứng tên. Đây là các các công trình hợp tác quan trọng của hàng chục, thậm chí hàng trăm trường đại học, viện nghiên 
cứu trên thế giới. Số lượng tác giả của các bài dạng này cũng lên tới hàng trăm người, nên cần nhiều thời gian để kiểm tra 
thủ công trọn vẹn. 


Tổng kết lại, chúng tôi tìm được 19 nghiên cứu trên Nature có tên tác giả chính thức là người Việt Nam. Các công bố này 
thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm hoá học hữu cơ, y học, sinh học và chính sách khoa học. Tên tác giả dưới 
đây chúng tôi sử dụng tên tiếng Việt có dấu, chỉ trong trường hợp không tra cứu được tên đầy đủ thì chúng tôi mới sử 
dụng tên như được dùng trong bài nghiên cứu. Thông tin được tổng hợp trong Bảng 1. Lưu ý, bảng sau đây không liệt kê 
hết các nghiên cứu của tác giả người Việt. 


2 Ít 


Bảng 1. Danh sách 19 nghiên cứu của Việt Nam trên Nature trích xuất băng từ khoá “Vietnam” 














Năm 
Tên bài xuất Tác giả người Việt Ngành 
bản 
Fatty Consttuents of Tubercle BaclIli as Growth- N- nn ` : 
, K 1945 Nguyễn Phúc Bửu Hội Hoá học hữu cơ 
inhibitors of the same Bacilli 
Carcinogenic Activity of Apocholic Acid 1961 Nguyễn Phúc Bửu Hội Hoá học hữu cơ 





https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18S890 


8/16/2021, 11:39 PM 


Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature 


2 of 7 











Presence of 3 : 4-8 : 9-Dibenzpyrene in Coal-Tar 1958 Nguyễn Phúc Bửu Hội Hoá học 
A N Famil ƒ /TH Carci : "óc : 

VU ‹HEVMỦ" đỐM: LERĐNGHD,.Q HUCIHQUGHIN" | gio ii: lạt hy pin Du ôn Hoá học 
Benzopyridocarbazoles 
Carcinogenic Activty ¡in su of Further Steroid : . , 

9 ú 1966 Nguyên Phúc Bửu Hội Hoá học 
Compounds. 
Aryl h ic Acids: a New C| f Potent Non- : Am... : 

7 lv J7... Gà 1a li Mu th 1966 Nguyễn Phúc Bửu Hội Hoá học 
steroid Anti-inflammatory and Analgesic Substances 
“n€ lent Method  f labelli biologicall Ề ".. .. : 
“¬ố..ẽ............ ..ẽ . ..... Hoá học 
interesting Carboxylic Acids with Tritium. 
Long-term Preservation of Bone Marrow 1965 Phan The Tran Sinh học 
f ltipl : » 

Complete genome sequence of a multiple drug resistant 2001 TT Hien T⁄.a co 


Salmonella enterica serovar Typhi CT18 





Nguyen Van Thuc, Vu Hong 
Susceptibility to leprosy is associated with PARK2 and 2004 Thai, Mai Chi Phuong, Nguyen 
PACRG Thu Huong, Nguyen Ngoc Ba, 
Pham Xuan Khoa 


Y học 


Genesis of a highly pathogenic and potentially pandemic T. D. Nguyen, H. T. Long,N.T.H.|Dịch tế học, vi 


2004 




















H5N!1 influenza virus in eastern Asia Hanh rút học 
lutini Ible for the bindi f . N. 
Hiaemagg utinin mutatlons responsible for the binding o 2006 Mãi2Ô kẻ Viiithỏo 
HSN!1 influenza A viruses to human-type receptors 
_ _ _ ©j IMlsj lLs, | laite1i `... Khan "“.... 
Isolation of drug-resistant H5N1 virus 2005 H. L. Nguyen, N. Dinh Pham, Ha . 
H. Ngyen 
Regional research priorities in brain and nervous system 2015 ð8iig/iôẩrid WMiitfi Vihös 
disorders 
ĐK, Vũ Văn Dũng, Phạm Mộng Giao, | Sinh học, động 
A new specles of living bovid from Vietnam 1993 : l đc Sinh k 
p 9 Nguyên Ngọc Chính, Đồ Tước vật học 
The KHUNG ĐIUV, of Indo-Pacific mangrove forests to 2015 ˆeStsitifilifEnit'fantTifei Sin l ọc, lâm 
sea-level rise nghiệp 
| f Ional . _ 
Ssoil nematode abundance and  functional  group 2019 mẽ... nh tình 


composition at a global scale 





Toán học, chính 


Do the Maths 2008 Lê Dũng Tráng sách khoa học 





Chính sách khoa 


Reform retractions to make them more transparent 70) 0) Vương Quân Hoàng nà: 








Những ngày đầu tiên 


Vào những ngày cuối tháng 9 năm 1945, Nguyễn Phúc Bửu Hội (1915-1972; là cháu 5 đời của Vua Minh Mạng) đã tạo 
một cuộc cách mạng mang tên “Fatty Constituents of Tubercle Bacilli as Growth-inhibitors of the same Bacilli” [tạm dịch: 
Thành phần chất béo của vi khuẩn Tubercle Bacilli như chất ức chế sự phát triển của đồng loại] [1]. Ông là một nhà hoá 
học hữu cơ gốc Việt danh tiếng từng được trao huy chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp vì công lao nghiên cứu thuốc chữa 
trị ung thư. Bài viết trên Nature là một thông báo nhanh (letfers) về những quan sát đầu tiên của ông về cách ức chế vi 
khuẩn lao, Tubercle Bacilli. 


Bệnh lao phổi từng được gắn với những cái tên như “Ác ma của nhà vua” hay “Thần chết”. Dù đã có những tiến triển về 
phương pháp điều trị vào đầu thế kỷ XX, vẫn chưa có cách nào để loại bỏ, hay khắc chế hiệu quả loại vi khuẩn này cho 
đến khi Albert Schatz khám phá ra loại vi khuẩn mà sau này được sử dụng để tạo kháng sinh antibiotic streptomycin vào 
khoảng những năm 1940. Cùng lúc này, Bửu Hội đã đề xuất sử dụng nguyên lý ức chế giữa vitamin vi khuẩn và các phân 
tử kháng vitamin có cấu trúc tương tự để điều chế thuốc chữa lao phổi. Phương pháp này dù đã được ứng dụng để chữa 
trị các bệnh khác, nhưng lại không được các nhà nghiên cứu về lao phổi chú ý. Quan sát của ông đã giúp cho Doagk phát 
triển thuốc kháng lao được sử dụng đến tận ngày nay, isoniazid [2]. Đây là cột mốc đầu tiên của người Việt trên Nature. 


Hình 1. Cột mốc đầu tiên của người Việt trên Nafure 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18S890 


8/16/2021, 11:39 PM 


Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature 


3 of7 


Published: 29 September 1945 


Fatty Constituents of Tubercle Bacillias Growth- 
inhibitors ofthe same Bacilli 


NG. PH. BUU-HOÏ 


Nature 156, 392 (1945) | Cite this article 


44 Accesses | 3 Citations | Metrics 


Abstract 


A MOST valuable clue in the search for bactericidal compounds has recently been found in 
the so-called 'antagonism principle' between bacterial vitamins and similarly built 
molecules of 'antivitamins'”. In the fñield of tuberculosis, this principle ¡s unfortunately of 
little interest, as the bacilli responsible for this disease seem to need no vitamins for their 
growth. But an antagonism may be conceived to arise between plastic constituents of 
tubercle bacilli and substances with very closely related molecular structure, so that such 
substances can replace the former in the cellular frame without being able to exert any of 
the necessary vital functions. 


Trong suốt gần 30 năm sau đó, hầu hết tất cả các nghiên cứu của Việt Nam đăng trên Nature đều là của Nguyễn Phúc 
Bửu Hội, sau khi ông rời Việt Nam để sinh sống và làm việc tại Pháp. Trong sự nghiệp nghiên cứu hơn 30 năm của mình, 
Bửu Hội đã xuất bản hơn 1.000 công bố, trong đó có khoảng 7 công bố trên Nature [1, 3-B]. Các nghiên cứu được đăng 
trên Nature của Nguyễn Phúc Bửu Hội có ảnh hưởng lớn đến nền tảng của rất nhiêu ngành khoa học, không chỉ riêng hoá 
học hữu cơ. Bài thông báo của ông và các cộng sự về hoạt động gây ung thư của axit Apocholic có đóng góp quan trọng 
cho sự hiểu biết của con người về ung thư ruột và trực tràng [9-15]. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể tìm đọc được các công 
bố của ông được lưu trữ trên Nature. Khi Nguyễn Phúc Bửu Hội mất vào năm 1972, Nature đã đăng một bài cáo phó 
(obituaries) tưởng nhớ về cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu của ông [2]. 


Năm 1965, Nature đã đăng một bài thông báo nhanh (lerters) về cách bảo quản lâu dài tuỷ xương từ L. H. Smith và Phan 
The Tran [16]. Đây là lần đầu tiên một cơ quan Việt Nam có công bố tại đây. Ngày nay, công nghệ bảo quản mô và tế bào 
được ứng dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới, đóng vai trò rất quan trọng trong các ngành như y tế và sinh học. Tuy 
nhiên, công nghệ bảo quản tế bào mới chỉ tồn tại từ những năm 1950 và bắt đầu được ứng dụng thành công vào tế bào 
người một vài năm sau đó. Khoảng thời gian này, các nhà khoa học bắt đầu được thử nghiệm kiểm tra nhiệt độ và đây là 
phương pháp thích hợp nhất để kéo dài chất lượng và tuổi thọ của các loại tế bào. Bản báo cáo của L. H. Smith và Phan 
The Tran tóm tắt lại phương pháp và quá trình bảo quản tuỷ chuột, ghi nhận được thời gian bảo quản 57 tháng ở nhiệt độ 
-196 độ C. Kết quả của nhóm tác giả sau này được sử dụng trong các nghiên cứu tối ưu hoá phương pháp thu thập và 
bảo quản tế bào và có giá trị lớn đến tận ngày nay. Ví dụ, nghiên cứu “Collection, manipulation and freezing of 
haemopoietic stem cells” của N. €. Gorin [17], một trong những bài trích dẫn kết quả của L. H. Smith và Phan The Tran đã 
được sử dụng trong các nghiên cứu có mục đích khác nhau, như bảo quản tế bào máu của người, hay cấy ghép tế bào 
gốc để chữa trị bệnh bạch cầu [18-20]. 


Phát triển y học 


Lịch sử của con người gắn liền với rất nhiều căn bệnh do vi khuẩn gây ra. Lấy căn bệnh thương hàn làm ví dụ. Có những 
bằng chứng cho thấy bệnh thương hàn đã xuất hiện từ thời chiến tranh Peloponnisos (431-404 TCN) và đến nay căn 
bệnh này vẫn cướp đi tính mạng của hàng trăm ngàn người mỗi năm [21]. Sự phát triển của ngành y dược đã phần nào 
đẩy lùi sự nguy hiểm của căn bệnh. Tuy nhiên, vi khuẩn Salmonella enterica serovar Typhi CT18 đã phát triển cơ chế 
kháng các loại thuốc kháng sinh thông thường, kể cả loại kháng sinh trị thương hàn hiệu quả nhất fluoroquinolones. Điều 
này cản trở quá trình điều trị bệnh và cần phải phân tích trình tự gen vi khuẩn này để hiểu cách chúng thích ứng với môi 
trường mới. Năm 2001, Nature đăng bộ trình tự gen đầy đủ đầu tiên về loại vi khuẩn này [21]. Nghiên cứu được thực hiện 
bởi nhóm nghiên cứu ở Anh và Việt Nam. 


Bệnh phong dù không còn gây nỗi sợ hãi khủng khiếp như trước đây nhờ sự phát triển trong phương pháp điều trị, nhưng 
cũng ảnh hưởng tới khoảng 700.000 người mỗi năm. Nguyên nhân và các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh từ lâu đã 
là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu và đã có những nghi ngờ về yếu tố di truyền. Năm 2004, nhóm nghiên cứu từ 
Bệnh viện Da liễu Hồ Chí Minh đã kết hợp cùng các cộng sự quốc tế để kiểm tra mối liên hệ này. Trước đó, họ đã thấy 
được nguyên nhân dễ nhiễm bệnh phong từ một số đặc điểm của nhiễm sắc thể số 6 vùng q25-q26. Nghiên cứu trên 
Nature trình bày kết quả kiểm tra sâu hơn báo cáo trên và cho thấy mối liên hệ giữa bệnh phong và 17 chỉ thị di truyên có 
vị trí trong vùng trùng khớp với vùng điều hoà của gen bệnh Parkinson là PARK2 và PACRG [22]. Nghiên cứu cũng cho 
thấy, chỉ cần có 2 trong 17 chỉ thị di truyền là đã đủ để có nguy cơ cao nhiễm bệnh phong. Kết quả này không chỉ gây ảnh 
hưởng tới hiểu biết của chúng ta về bệnh phong [23] mà còn về khả năng nhiễm bệnh lây truyền do các yếu tố di truyền 
[24I. 


Sự lây lan toàn cầu của virus cúm H5N1 được coi là mối đe doạ lớn vì chúng không chỉ ảnh hưởng tới gia cầm, mà có thể 
lây lan sang người và khả năng gây tử vong tương đối cao. Vì vậy, việc đánh giá khả năng bùng phát dịch bệnh đóng vai 
trò quan trọng trong việc phòng ngừa dịch. Năm 2005, tác giả Le Q. Mai từ Viện Vệ sinh và Dịch tễ Trung ương cùng các 
tác giả người Việt khác là T. Hien Nguyen, Khan H. L. Nguyen, N. Dinh Pham, và Ha H. Nguyen đã gửi một bản thông báo 
ngắn về trường hợp kháng thuốc điều trị H5N1 [25]. Năm sau đó, cô đã tham gia nhóm nghiên cứu dẫn dắt bởi Shinya 
Yamada để thực hiện công tác đánh giá khả năng bùng dịch bằng cách xác định các thể đột biến trong phân tử 
haemagglutinin liên kết thụ thể, giúp virus H5N1 xác định được tế bào chủ trong cơ thể người [26]. Nghiên cứu này không 
chỉ giúp các nhà khoa học sau này hiểu về phương pháp lây lan virus [27], mà còn giúp cho chúng ta hiểu thêm về virus 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18S890 


8/16/2021, 11:39 PM 


Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature 


4 of 7 


cúm A nói chung [28]. Ngoài nghiên cứu trên, Việt Nam cũng có một nghiên cứu khác về dịch H5N1 trên Nature, cho thấy 
khả năng lây lan và dịch bệnh có thể không dễ bị dập tắt [29]. 


Nghiên cứu ngành y học không dừng ở vấn đề y sinh, mà cũng cần nhìn vào cả đặc điểm kinh tế, xã hội, địa lý... Năm 
2015, tác giả Đặng Hoàng Minh cùng cộng sự đã đăng tải một bài viết trong mục bổ sung thông tin (supplement) khảo 
sát về tình hình chứng rối loạn hệ thần kinh và não bộ ở các châu lục, tập trung các quốc gia đang phát triển và kém phát 
triển như châu Phi, châu Á [30]. Công bố này đưa ra các vấn đề cần nghiên cứu ở các châu lục và dựa vào đó nêu các vấn 
đề cản trở quá trình nghiên cứu về các bệnh, bao gồm chảy máu chất xám, thiếu đội ngũ khoa học, hỗ trợ nghiên cứu... 
Bản thông tin bổ sung này được Nature hỗ trợ đăng tải theo tiêu chuẩn biên tập khắt khe của Tạp chí, dù không được viết 
hoặc bình duyệt bởi các biên tập viên của Nature. Sau này, các nhà khoa học đã sử dụng công bố này để tìm hiểu sâu 
hơn về xu hướng nghiên cứu ngành thần kinh học tại châu Phi [31]. 


Việt Nam và ước mơ bảo tôn thiên nhiên hoang dã 


Là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới, Việt Nam là nơi sinh sôi nảy nở của nhiều loại 
sinh vật đặc hữu. Vào năm 1993, nhóm nghiên cứu dẫn dắt bởi tác giả Vũ Văn Dũng công bố bản mô tả đầu tiên trên 
Nature về một loài mới thuộc phân họ Trâu bò, nhưng mang đặc điểm giống với linh dương sinh sống ở khu vực rừng Vũ 
Quang [32]. Đây là lần đầu tiên thế giới biết vê sự tồn tại của Sao La. Các phát hiện về động vật có vú có kích thước tương 
tự Sao La ngày càng hiếm, với lần cuối cùng trước đó là loài bò xám vào năm 1937, tức 56 năm trước đó. Quãng thời gian 
dài không có phát hiện mới từng khiến chúng ta nghĩ rằng, con người đã khám phá hết các các loài động vật lớn trên cạn. 
Tuy nhiên, bản mô tả này đã lật ngược hoàn toàn suy nghĩ này. 


Trong 20 năm kể từ khi Sao La được tìm thấy, các nhà khoa học đã phát hiện thêm các loài động mới như Mang Vũ 
Quang, Khỉ mũi hếch Myanmar, Lợn vòi Kabomani, chưa kể các loài động vật dưới nước. Hình ảnh của Sao La cũng thúc 
đẩy các hoạt động bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam nói riêng [33] và thế giới nói chung [34], một việc có ý nghĩa quan 
trọng khi hoạt động của con người đang ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học. 


Hình 2. Mô tả đầu tiên về loài Sao La được Nature đăng tải 


Published: 03 June 1993 
A newspecies ofliving bovid from Vietnam 


Vu Van Dung, Pham Mong Giao, Nguyen Ngoc Chinh, Do Tuoc, Peter Arctander & 
John MacKinnon 


Nature 363, 443-445 (1993) | Cite this article 
1307 Accesses | 86 Citations | 47 Altmetric | Metrics 


Abstract 


IN May 1992 a joint survey by the Ministry of Forestry and World Wide Fund for Nature of the 
Vu Quang Nature Reserve, Ha tỉnh province, found three sets of long straight horns of a new 
bovid (Mammalia, Artiodactyla) in hunters' housesÌ, None of the specimens had dentition. 
On four follow-up visits by Vietnamese scientists new specimens were điscovered and 
Surveys of forests in neighbouring Nghe an province revealed more localities and some 
partial specimens. In all, we have examined more than 20 specimens. Three have complete 
upper skulls and dentitions, two have lower jaws and dentitions. Three complete skins have 
been collected. The specimens are distinct in appearance, morphology and DNA sequence 
and cannot be ascribed to any known genus. Only two bovid genera are known from this part 
Of Asia, Bos and Naermorhedus = Capricornis””° . Á new genus and species are therefore 
described. Such a discovery is of great significance. It has been more than 50 years since any 
comparable find of a large mammal species has been made; the last being the kouprey 8os= 
Nouibos sauueli, another Indochinese bovid (Urbain, 1937). Moreover, the bovids (cattle, 
øoats and antelopes) are a mammal family of great value to mankind. Many species have 
proven or potential value for domestication or cross-breeding. A three-month field study is 
planned to observe the living animail. 


)n Tại 


Sỹ 


Nhóm tác giả Vũ Văn Dũng công bố nghiên cứu trên Nafure năm 1993, cũng là lần đầu tiên thế giới biết vê sự 


của Sao La 


Nhiều nghiên cứu sau này của Việt Nam trên Nature thuộc các chủ đề về môi trường. Các thập kỷ gần đây, hoạt động 
của con người trực tiếp thúc đẩy thay đổi khí hậu. Các quốc gia có biển được dự đoán sẽ chịu ảnh hưởng lớn do mực 
nước biển dâng cao, đặc biệt là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các dãy rừng ngập mặn lúc này có vai trò bảo vệ đất 
liền khỏi sự xâm lấn của nước biển, tuy nhiên chúng đang bị khai thác quá mức và diện tích rừng ngập mặn đang giảm 
sút. Năm 2015, các nhà nghiên cứu đến từ Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hợp tác cùng 
đồng nghiệp từ các quốc gia như Mỹ và Úc để đánh giá sự thay đổi của rừng ngập mặn tại khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương [35]. Kết quả cho thấy, 69% khu vực được đánh giá sẽ không thể duy trì được tốc độ bồi tụ của bề mặt đất ở mức 
ngang bằng hay cao hơn mực nước biển. Kết quả này sau đó không chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, mà còn 
gián tiếp hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái biển ở rặng san hô Great Barrier của chính phủ Úc [36]. 


Bảo vệ hệ sinh thái của đất cũng quan trọng không kém việc tránh cho đất bị nước biển xâm lấn. Năm 2019, T. A. Duong 


^ (í 


Nguyen từ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật đã tham gia nhóm nghiên cứu kiểm tra mức độ “giàu” giun tròn của đất 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18S890 


8/16/2021, 11:39 PM 


Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature 


5of7 


đai trên khắp thế giới. Vì giun là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đất, đây sẽ là nghiên cứu hỗ trợ cho các chuỗi 
nghiên cứu kiểm tra độ phù nhiêu và chức năng của đất dựa trên hoạt động của sâu [37]. Các kết quả được báo cáo cũng 
giúp cho các nhà khoa học sau này xác định được phân bố của các loài sâu trên toàn cầu [38], cũng như các yếu tố tạo 
nên đa dạng sinh học ở đất [39]. 


Các bước đi để phát triển khoa học 

Bên cạnh các nghiên cứu gốc cung cấp các kết quả khoa học quan trọng, Nature còn là một "Ngôi đền" của khoa học, vì 
các bài viết dạng quan điểm (world view, opinion hay editorial), cung cấp các tiếng nói khoa học quan trọng về các vấn 
đề toàn cầu. 


Năm 2008, trong chuyên mục đặc biệt về khoa học tại các quốc gia đang phát triển, tác giả Lê Dũng Tráng đã đặt câu 
hỏi: “Tại sao cần đầu tư vào toán học?” trên Nature, trong bối cảnh Việt Nam mới là quốc gia đang phát triển, có hàng 
ngàn các vấn đề thực tế đang chờ giải quyết |40]. Những nần móng đầu tiên của toán học hiện đại của Việt Nam đã được 
xây nên kể từ công bố quốc tế đầu tiên của Lê Văn Thiêm năm 1946 và gần như trùng khớp với công bố của Nguyễn 
Phúc Bửu Hội trên Nature. Hiện giờ, toán học Việt Nam đã có tiếng vang quốc tế nhờ thành quả của các nhà toán học 
như Ngô Bảo Châu và Hoàng Tuy Nước ta cũng đang có các chương trình đầu tư phát triển toán học lớn bắt đầu từ 
những năm 1970 nhưng lý do đầu tư vào toán học vẫn là câu hỏi lớn. Bài thảo luận của Lê Dũng Tráng xoay quanh vai trò 
của toán học làm nền tảng cho tư duy và các ngành khoa học khác. Toán học được sử dụng làm ngôn ngữ để hiểu sự 
vận động của tự nhiên và là công cụ cho cả các nhà khoa học xã hội và nhân văn. Ngoài ra, sự đi lên của toán học ở các 
nước phát triển không dừng ở khía cạnh giáo dục, mà còn đi liên với tham vọng phát triển kinh tế bền vững dựa trên công 
nghệ tiên tiến, mà nền tảng của nó là sự hiểu biết toán học. 


Đầu tư vào khoa học là một chuyện, đảm bảo chất lượng của khoa học lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là vấn đề 
được nói tới trong công bố gần đây nhất của người Việt Nam trên tạp chí Nature. Bài góc nhìn “Reform retractions †o 
make them more transparent" của tác giả Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường đại 
học Phenikaa) bàn về hiện tượng rút công bố khoa học và đề xuất cách thức để có thể làm cho quá trình này trở nên 
minh bạch hơn [41]. Tác giả gợi ý bốn thành phần thông tin giúp hoàn thành mục tiêu này: người bắt đầu quá trình rút bài, 
trình bày rõ lý do rút bài, sự đồng thuận của tác giả và biên tập viên về lý do rút bài và sự chỉ điểm từ bên ngoài sau khi 
bài được công bố. Nếu rút bài thường bị coi là điều khó chấp chận vì nó nói lên lỗi lầm của người làm nghiên cứu, thì góc 
nhìn của tác giả lật lại vai trò chính của việc rút bài: bảo vệ tính trung thực và sửa chữa lại lỗi lâm để xây dựng nền khoa 
học vững mạnh. Bên cạnh bài viết này, tác giả cũng từng bàn luận về vấn đề đầu tư khoa học và công bố khoa học trong 
bối cảnh các nước đang phát triển trên Tạp chí Nature Human Behaviour thuộc hệ thống Nature Research [42,43]. 


84 năm và tương lai 


Như đã đề cập trước đó, bài viết này mới chỉ bàn luận tới 19 nghiên cứu của người Việt trên Nafure do cách tìm thủ công, 
nên có thể bỏ lỡ nhiều bài nghiên cứu khác. Tuy 19 nghiên cứu này chỉ đóng góp một góc nhỏ trong lịch sử 150 năm của 
Nature, nhưng hầu hết đều để lại dấu ấn trong hành trình khám phá của nhân loại. Ứng dụng của các công bố trên đều 
không dừng ở chính lĩnh vực của mình, mà lan toả ra nhiều ngành nghề khác. Công trình của tác giả Phan The Tran về 
bảo quản tuỷ chuột được dùng để phát triển phương pháp cấy ghép chữa bệnh bạch cầu, còn bản mô tả về Sao La thúc 
đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên. 

Ngoài sức ảnh hưởng về tri thức, vẻ đẹp của các công trình còn nằm ở sự đa dạng đặc điểm của các nhà kiến tạo. Các 
tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Phúc Bửu Hội đều xuất bản sau khi tác giả đã rời Việt Nam và làm việc tại Pháp. Nhiều 
tác giả như Phan The Tran làm việc ở cả cơ quan Việt Nam và nước ngoài và có những người hoàn toàn ở Việt Nam như 
Vương Quân Hoàng hay Nguyen Van Thuc. Ngoài ra, nếu trước đây hầu hết các tác giả là nam giới, thì nay đã có các nhà 
khoa học nữ, như Mai Chi Phuong và Nguyen Thu Huong. Sau một chặng đường dài, những dấu ấn này đánh dấu tiêm 
năng cho sự phát triển khoa học toàn diện, khi các công trình nghiên cứu chất lượng được xuất bản bất kể nguồn gốc 
xuất xứ hay giới tính của tác giả. 


Tài liệu tham khảo: 

[1] Buu-Hoi, N. Fatty Constituents of Tubercle Bacilli as Growth-inhibitors of the same Bacilli. Nature 156, 392 (1943). 
[2| Professor N. P. Buu-Hoï. Nature 237, 470-471 (1972). 

[3| Lacassagne, A., Buu-Hoï, N. & Zajdela, F. Carcinogenic Activity of Apocholic Acid. Nature 190, 1007—1008 (1961). 
[4| Buu-Hoi, N. Presence of 3 : 4-8 : 9-Dibenzpyrene in Coal-Tar. Nature 182, 1158—1159 (1958). 


[5] Lacassagne, A., Buu-Hơï, N., Zajdela, F. et al. A New Family of Potent Carcinogens : Benzopyridocarbazoles. Nafure 
191, 1005-1006 (1961). 


[6] Lacassagne, A., Buu-Hoï, N. & Zajdela, F. Carcinogenic Activity in situ of Further Steroid Compounds. Nature 209, 
1026-1027 (1968). 


[Z] Buu-Hoï, N., Lambelin, G., Gillet, C. et al. Arylacethydroxamic Acids: a New Class of Potent Non-steroid Anti- 
inflammatory and Analgesic Substances. Nature 211, 752 (1966). 


[B| Buu-Hoï, N. A Convenient Method for labelling biologically interesting Carboxylic Acids with Tritium. Nature 180, 
385-386 (1957). 


[9] Burkitt, D. P. Epidemiology of cancer of the colon and rectum. Cancer 28(1), 3-13 (1971). 
[10] Hill, M. J., et al. Bacteria and aetiology of cancer of large bowel. The Lancet 297(7690), 95-100 (1971). 


[11] Modan, B., et al. Low-fiber intake as an etiologic factor in cancer of the colon. Journal of the National Cancer Institute 
55(1), 15-18 (1975). 


[12] LaMont, J. T, and Thomas, A. O. Experimental colon cancer. Gastroenterology 75(6), 1157-1169 (1978). 
[13Ì Wynder, E. L., and Bandaru S. R. Metabolic epidemiology of colorectal cancer. Cancer 34(S3), 801-806 (19741). 


[14| Burkitt, D. P. Epidemiology of cancer of the colon and rectum. Diseases of the Colon & Rectum 36(11), 1071-1082 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_ articlef&xi=18S890 


8/16/2021, 11:39 PM 


Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature 


6 of 7 


(1993). 


[15] Weisburger, J. H., Reddy, B. S. and Wynder, E. L. Colon cancer: its epidemiology and experimental production. Cancer 
40(S5), 2414-2420 (1977). 


[16] Smith, L., Tran, P. Long-term Preservation of Bone Marrow. Nature 205, 503-504 (1965). 


[17] Gorin, N. C. Collection, manipulation and freezing of haemopoietic stem cells. Clinics in Haematology 15(1), 19-48 
(1988). 


[18] Gorin, N. C. Autologous stem cell transplantation in acute myelooytic leukemia. Blood, The Journal of the American 
Society of Hematology 92(4), 1073-1090 (1998). 


[19] Matthay, K. K., et al. Allogeneic versus autologous purged bone marrow transplantation for neuroblastoma: a report 
from the Childrens Cancer Group. Journal of Clinical Oncology 12(11), 2382-2389 (1994). 


[20] Rowley, S. D., et al. Effect of cell concentration on bone marrow and peripheral blood stem cell cryopreservation. 
Blood 83(9), 2731-2736 (1994). 


[21] Parkhill, J., Dougan, G., James, K. et al. Complete genome sequence of a multiple drug resistant Salmonella enterica 
serovar Typhi CT18. Nature 413, 848-852 (2001). 


[22| Mira, M., Alcaiïs, A., Van Thuc, N. et al. Susceptibility to leprosy is associated with PARK2 and PACRG. Nature 427, 
636~640 (2004). 


[23 Scollard, D. M., et al. The continuing challenges of leprosy. Clinical Microbiology Reviews 19(2), 338-381 (2008). 


[24| Chapman, S. J., and Adrian V.H. Human genetic susceptibility to infectious disease. Nature Reviews Genetics 13(3), 
175-188 (2012). 


[25] Le, Q., Kiso, M., Someya, K. et al. Isolation of drug-resistant H5N1 virus. Nature 437, 1108 (2005). 


[26] Yamada, S., Suzuki, Y., Suzuki, T. et al. Haemagglutinin mutations responsible for the binding of H5N1 influenza A 
viruses to human-type receptors. Nature 444, 378-382 (2006). 


[27] Herfst, S., et al. Airborne transmission of influenza A/H5NT1 virus between ferrets. Science 336(6088), 1534-1541 
(2012). 


[28| Medina, R., García-Sastre, A. Influenza A viruses: new research developments. Nature Reviews Microbiology 9, 
590-608 (2011). 


[29] Li, K., Guan, Y., Wang, .J. et al. Genesis of a highly pathogenic and potentially pandemic H5N1 influenza virus in 
eastern Asia. Nature 430, 209-213 (2004). 


[30] Ravindranath, V., Dang, HM., Goya, R. et al. Regional research priorities in brain and nervous system disorders. Nafure 
527, S198-S206 (2015). 


[31l Maina, M.B., Ahmad, U., Ibrahim, H.A. et al. Iwo decades of neuroscience publication trends in Africa. Nature 
Communications 12, 3429 (2021). 


[32| Van Dung, V., Giao, P, Chinh, N. et al. A new species of living bovid from Vietnam. Nature 363, 443-445 (19983). 


[33] Sterling, E. J. and Martha, M. H. Conserving biodiversity in Vietnam: Applying biogeography to conservation 
research. Proceedings-California Academy of Sciences 56, 98 (2005). 


[34| Alverson, William S., Don Waller, and Walter Kuhlmann. Wild forests: conservation biology and public policy. Island 
Press, (2013). 


[35] Lovelock, C., Cahoon, D., Friess, D. et al. The vulnerability of Indo-Pacific mangrove forests to sea-level rise. Nafure 
520, 5h9=563 (2015). 


[36] Great Barrier Reef Marine Park. Great Barrier Reef Outlook Report 2019. Great Barrier Reef Marine Park Authority, 
(2019). 


[37] van den Hoogen, .J., Geisen, S., Routh, D. et al. Soil nematode abundance and functional group composition at a 
global scale. Nafure 572, 194-198 (2019). 


[38| Phillips, H. R., et al. Global distribution of earthworm diversity. Science 366(6464) 480-485 (2019). 


[39] Delgado-Baquerizo, M., Reich, PB., Trivedi, C. et al. Multiple elements of soil biodiversity drive ecosystem functions 
across biomes. Nature Ecology and Evolution 4, 210-220 (2020). 


[40] Tráng, L. Do the Maths. Nature 456, 42 (2008). 
[41] Vuong, QH. Reform retractions to make them more transparent. Nature 582, 149 (2020). 


|42| Vuong, QH. Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude.Nat Hum Behav 3, 1034 (2019). 
https://doi.org/10.1038/s41562-019-0667-6 


[43] Vuong, QH. The (r)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nat Hum Behav 2, 5 (2018). 
https://doi.org/10.1038/s41562-017-0281-4 


Nguyễn Thanh Thanh Huyền 
Hồ Mạnh Toàn 
Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường đại học Phenikaa 


Tạp chí trên 150 tuổi Nature: Hành trình thay đổi thế giới 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18S890 


8/16/2021, 11:39 PM 


Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_ articlef&xi=18S890 


Trong hơn 150 năm lịch sử, Nature đã xuất bản hơn 150.000 công trình nghiên cứu, chưa kể tới các thể loại 
ấn phẩm khác. 





URL: https://kinhtevadubao.vn/goc-viet-nam-trong-lich-su-1 50-nam-nature-18890.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


7of7 8/16/2021, 11:39 PM 


